Sunneva Island lấp khoảng trống 
của địa ốc Đà Nẵng 


Các chuyên gia nhận định Đà Nẵng là thị trường địa ốc tiềm 
năng nhưng đang thiếu vắng nhiều loại hình bất động sản như 
khu đô thị, căn hộ, nhà ở cao cấp. 


Được phát triển bởi Sun Property - thương hiệu BĐS cao cấp 
của Sun Group, Sunneva Island không chỉ bổ sung cho thị 
trường Đà Nẵng mảnh ghép đô thị ven sông sang trọng, mà 
còn giải tỏa cơn khát các sản phẩm đẳng cấp - chất lượng - 
khác biệt, mang khẩu vị đầu tư mới đến thị trường giàu tiềm 
năng này. 


Nhận diện “khoảng trống” BĐS cao cấp Đà thành 


Theo các chuyên gia, mặc dù là một trong những thị trường địa 
ốc tiềm năng nhất cả nước, cán cân sản phẩm địa ốc của Đà 
Nẵng lại có dấu hiệu mất cân bằng, nghiêng về phân khúc BĐS 
nghỉ dưỡng. Ở phần còn lại, thành phố đang thiếu vắng những 
tổ hợp bất động sản để ở, những khu đô thị được quy hoạch, 
phát triển đồng bộ với đầy đủ hạ tầng, tiện ích. 


Những bất cập trong bức tranh đô thị Đà Nẵng cũng được giới 
chuyên gia chỉ rõ. Đó là thành phố ven sông, thành phố của 
những cây cầu song lại thiếu các khu đô thị ven sông để thu 
hút giới tính hoa. Đà Nẵng có vô số sản phẩm, dịch vụ, tiện ích 
để thu hút du khách tới vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng song lại 
thiếu tiện ích đáp ứng yêu cầu cao của giới doanh nhân, đội 
ngũ chuyên gia nước ngoài đến an cư lập nghiệp. 


“Khi đến Đà Nẵng, chúng tôi nhận ra sự thiếu hụt những khu 
đô thị hạng sang ven sông giữa lòng thành phố. Đã có nhiều 
khu nghỉ dưỡng ven biển phục vụ khách du lịch, nhưng lại gần 
như lãng quên tiềm năng thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng - 
đó chính là sông. Trong khi lịch sử đã chứng minh những đô thị 
ven sông luôn có súc sống mạnh mẽ và phát triển thịnh 


vượng”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng giám đốc Sun 
Property - nhận định. 


Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt 
Nam, khu vực Đông Nam Đà Nẵng có nhiều chất liệu, đặc biệt 
cảnh quan thiên nhiên sẵn có để tạo ra những khu đô thị chất 
lượng, đáp ứng nhu cầu ở như nghỉ dưỡng 5 sao của giới 
thượng lưu, siêu giàu. 

“Đây là nơi liền kề những khúc sông rất đẹp và có đủ điều kiện 
để các doanh nghiệp, chủ đầu tư có thể kiến tạo hạ tầng đô thị 
cao cấp, hiện đại. Để thực hiện ý tưởng này, vùng đất đông 
nam Đà Nẵng cần những nhà đầu tư thực sự có kinh nghiệm và 
tầm nhìn để phát huy những điểm mạnh vốn có”, ông Đính 
đánh giá. 


Khởi tạo tiêu chuẩn sống thượng lưu giữa lòng Đà Nẵng 


Nhắc đến các khu đô thị là nhắc đến bất động sản hướng tới an 
cư lạc nghiệp. Nhưng với Sun Property, các khu đồ thị do 
thương hiệu này kiến tạo còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là 
thăng hoa giá trị sống. 


Do đó, Sun Property đang dồn tâm huyết tạo dựng quần thể dự 
án phía đông nam, trong đó dự án đầu tiên mang tên Sunneva 
Island, sẽ đưa khu vực này trở thành hình mẫu “thành phố mới 
hội nhập quốc tế” trong lòng Đà Nẵng. Qua dự án này, Sun 
Property gây ấn tượng mạnh với mô hình khu đô thị đảo đẳng 
cấp, sở hữu hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế tại giao điểm 
của 3 dòng chảy sông Đô Tỏa, sông Hàn và sông Cổ Cò. 


Với vị trí đắc địa trên đảo Đồng Nò, bao quanh là 30 ha sông 
nước, sở hữu tầm nhìn bao quát danh thắng Ngũ Hành Sơn, 
Sunneva Isiand khai thác tối đa thế mạnh cảnh quan sơn thủy 
hữu tình của khu vực đông nam Đà Nẵng, tạo nên một khu đô 
thị đáng sống dành cho gần 400 chủ nhân. Họ là giới tỉnh hoa 
đến từ các đô thị lớn khác, chọn Đà Nẵng làm nơi sinh sống, 
làm việc hay nghỉ hưu, cũng như nhóm chuyên gia nước ngoài, 
trí thúc chọn thuê hoặc mua để ở lâu dài. 


Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu, Sunneva 
Island dành tới 16 ha trên tổng diện tích 26 ha làm hạ tầng 
cảnh quan và hơn 50 tiện ích nội khu như đường dạo bộ vòng 
quanh đảo dài 2,2 km, 5 ha công viên ven sông, khu thể thao, 
bể bơi vô cực, nhà trà đạo,khu tập golf mặt nước, bến du 
thuyền, chuỗi dịch vụ cao cấp tại khu town-house... 


Bên cạnh đó, cư dân còn được trải nghiệm hệ thống tiện ích 
ngoại khu cận kề như công viên Hyde Park 50 ha ven sông Cổ 
Cò, khu thương mại dịch vụ Hoàng Trà... 


Trải nghiệm sống thượng lưu vốn thường thấy tại những khu đô 
thị cao cấp ở Hà Nội, TP.HCM, nay sắp hiện diện tại Đà Nẵng. 
Chủ đầu tư cho biết Sunneva Island sẽ hình thành nên cộng 
đồng cư dân văn minh, ưu tú, tận hưởng đầy đủ phong cách 
sống thượng lưu bên sông. Đơn vị quản lý vận hành chuyên 
nghiệp Sun Property Management sẽ mang đến chất lượng 
dịch vụ cao cấp, cá nhân hóa, đảm bảo an toàn, an ninh cho cư 
dân thông qua xây dựng một khu đô thị khép kín với đa lớp bảo 
vệ. 


Khẩu vị đầu tư mới 


Báo cáo thị trường BĐS nhà ở Đà Nẵng và vùng phụ cận 6 
tháng đầu năm 2022 của DKRA Việt Nam cho thấy cùng với sự 
phục hồi của ngành du lịch, thị trường bất động sản nhà ở Đà 
Nẵng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc về nguồn cung, sức tiêu 
thụ ở hầu hết phân khúc. 


Bên cạnh đó, sức cầu thị trường dự kiến tăng và tập trung ở 
những khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch bài bản, hạ tầng 
hoàn thiện và phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Đơn vị này 
đánh giá các dự án gần khu vực giáp sông sẽ có lợi thế cạnh 
tranh. 


Cũng theo báo cáo, giá biệt thự nghỉ dưỡng tại Quảng Nam 
vượt mức 131 tỷ đồng một căn, gấp đôi Đà Nẵng và gấp gần 3 
lần Thừa Thiên Huế. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng của 
BĐS Đà Nẵng rất lớn. 


Với vai trò tiên phong bổ sung mảnh ghép khu đô thị ven sông 
hạ tầng tiện ích đồng bộ, Sunneva Island không chỉ lấp đầy 


khoảng trống cho địa ốc Đà Nẵng, mà còn mang khẩu vị đầu tư 
mới cho thị trường này. Từ khi mới lộ diện tới nay, dự án nhận 
được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư, góp phần gia tăng 
sức nóng cho địa ốc Đà thành. 


“Với những người muốn đến Đà Nẵng sinh sống, một trong 
những yếu tố cân nhắc đầu tiên là có ngôi nhà phù hợp, an 
ninh, an toàn và cộng đồng văn minh. Về phía thị trường bất 
động sản, Đà Nẵng cần đẩy mạnh và nhanh để phát triển, bởi 
trong suốt 10 năm qua chủ yếu chỉ có bất động sản nghỉ 
dưỡng. Giờ đây thành phố cần có những đô thị mới cao cấp. Thị 
trường BĐS Đà Nẵng cũng cần được thúc đẩy, chăm chút để 
phát triển tốt hơn. Đó là một trong những điều kiện để Đà 
Nẵng xứng danh thành phố đáng sống”, bà Đặng Phương Hàng 
- Tổng giám đốc CBRE Việt Nam - nhận định. 

Bằng việc đón chào những dự án khu đô thị mới xứng tầm, thị 
trường Đà Nẵng được kỳ vọng nhanh chóng lấy đà tăng trưởng 
để bước vào chu kỳ phát triển mới. 


